


Chương 120: Huyết chiến với Đảo chủ



 
Edit: thường xuyên 

 

Dưới mặt đất trong động quật. 

 

Bốn phía trên vách núi đá chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn mười cái cửa hang đen sì. Một cỗ huyết thủy như thác nước từ đó không ngừng tuôn ra liên tục, rầm rầm tụ hợp vào trong huyết hồ phía dưới, khiến cho huyết thủy xoay tròn không ngớt. 

 

Giữa không trung, do cột sáng màu máu tạo thành trận pháp to lớn vận hành, "Phốc phốc" tiếng nổ lớn. Vô số ngọn lửa từ các nơi trong trận pháp nổi lên, cháy hừng hực. Từng tia, từng tia lực lượng pháp tắc từ đó tràn ngập ra, dẫn tới thiên địa nguyên khí phụ cận sôi trào. 

 

Lực lượng pháp tắc tràn ngập không gian phảng phất như uống thuốc đại bổ, trong nháy mắt tăng lên mấy lần không dừng. 

 

Trên mặt Giao Bát cùng Lục Khôn tái nhợt, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chấn động khẽ lảo đảo đi về sau, khí tức trên thân cũng nhanh chóng uể oải. 

 

Cơ hồ sau một khắc, hai vệt huyết quang lóe lên, phân biệt hướng cả hai phóng đến. Lại là hai con quái vật màu máu trước đó giao phong cùng hai người! 

 

Trong lòng Giao Bát run sợ, há miệng phun ra một cỗ kình phong xanh mờ mờ, hóa thành một đạo phong nhận Loan Nguyệt lóe lên trên không trung, liền biến mất, lưu lại một vệt trắng thô to, từ đó truyền ra trận trận không gian ba động mãnh liệt. 

 

Quái vật kia không hề tránh né bị phong nhận Loan Nguyệt chém chính giữa thành hai nửa. 

 

Hai nửa thân thể của nó không giảm tốc độ hóa thành hai đạo huyết hồng vọt thẳng đến trước người Giao Bát. Từ thân thể gã, nó xuyên thấu qua sau lưng rồi lần nữa hợp hai thành một, hóa thành quái vật màu máu. Trong tay nó nắm một tiểu nhân cao mấy tấc, có thần sắc uể oải. Chính là Nguyên Anh của Giao Bát. 

 

Con quái vật màu máu kia khặc khặc nhe răng cười một tiếng, không nói hai lời há miệng ra, cầm Nguyên Anh trong tay nuốt xuống. 

 

Cùng một thời gian, khi thân hình Lục Khôn hạ xuống, chỉ cảm thấy pháp lực thể nội không hiểu sao ngưng trệ mất linh, trái tim như ngừng đập. 

 

Mắt thấy con quái vật màu máu nhanh chóng tới gần, có tránh cũng không thể tránh kịp, gã chợt cắn răng một cái, tâm niệm thúc giục. Ở khoảng cách không xa, đầu lâu cùng thân thể hóa thân Địa Chích của gã bỗng nhiên tách ra. Tiếp đó thân thể hóa thân rực rỡ lam quang, ầm vang vỡ ra. Một cỗ vòng xoáy hơi nước màu lam giống như cuồng quyển xoay tròn, từ đó truyền ra một cỗ hấp lực to lớn khiến cho thân hình quái vật màu máu kia trì trệ, tốc độ giảm nhiều. 

 

Còn đầu lâu hóa thân của gã lại hóa thành một đạo lam quang, bay đến chỗ Lục Khôn. Nó cũng mang theo một cỗ xung lực mang theo cả gã cấp tốc lao xuống, phù phù một tiếng, rồi chui vào trong huyết thủy, không thấy bóng dáng. 

 

Lúc Giao Bát cùng Lục Khôn không chịu nổi ảnh hưởng của lực lượng pháp tắc, nhao nhao thất bại, thì tại một chiến trường khác tiếng vang không ngừng. Hai đạo nhân ảnh đan xen vào nhau, chính là Hàn Lập cùng con quái vật màu máu thứ ba. 

 

Sắc mặt Hàn Lập mặc dù có chút ửng hồng nhưng hành động tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. 

 

Giữa không trung, Công Thâu Hồng thấy cảnh đó, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không dễ nhận thấy. 

 

Nhưng vào lúc này, một tiếng duệ khiếu truyền đến, tiếp đó một đạo kiếm mang như sợi dây nhỏ đỏ rực cuồn cuộn bay tới, tản mát ra chấn động pháp tắc đáng sợ khiến cho hư không rung động ầm ầm. 

 

Công Thâu Hồng cười lạnh một tiếng, vung ống tay áo lên. 

 

Từng đạo huyết quang từ trong cột sáng xung quanh bay vụt đến, cùng với ngọn lửa màu máu dâng lên từ trong huyết hồ phía dưới đan xen lẫn nhau, rồi dung hợp trong nháy mắt ngưng tụ thành mười mấy tầng màn sáng màu đỏ rất dày ngăn trước người y. 

 

Oanh! 

 

Kiếm mang đỏ lửa trảm một vệt trên màn sáng màu đỏ, phù một tiếng, kiếm mang một đường đánh màn sáng vỡ ra. 

 

Trong âm thanh xoẹt giòn vang lên, màn sáng màu đỏ bị xé rách một tầng lại một tầng. 

 

Kiếm mang đỏ rực cũng theo đó không ngừng thu nhỏ, ảm đạm dần. Cuối cùng tại tầng màn sáng màu đỏ thứ chín bị trảm phá, kiếm mang ảm đạm đến cực hạn, lấp lóe mấy lần, rồi tán loạn biến mất. 

 

Cách đó không xa, tay Giao Tam lần nữa nâng đại kiếm màu đỏ quá đỉnh đầu, một cỗ khí tức cực nóng Hỏa Pháp Tắc từ trên thân gã tỏa ra, ngăn cách huyết quang xung quanh ở bên ngoài. 

 

Không chờ kiếm chém xuống, dị biến chợt hiện! 

 

Ầm ầm! 

 

Toàn thân những cột sáng màu máu xung quanh đột nhiên lóe lên, tiếp đó nhao nhao một cái mơ hồ, gần trăm đạo cột máu trong chớp mắt hình thành một cái lồng giam cực lớn màu máu, bao phủ Giao Tam vào bên trong. 

 

Giao Tam mặc dù kinh hãi nhưng chưa loạn, trên thân ánh lửa vẫn tăng, hỏa hồng đại kiếm trong tay mơ hồ một cái, hóa thành một đóa Hỏa Liên nở rộ, rung lên hướng bốn phía phun ra mấy đạo kiếm ảnh dài hơn thước giăng khắp nơi, chém lên lồng giam màu máu. 

 

Quang mang lồng giam cuồng thiểm, từng đạo cột máu không ngừng bị chém đứt, nhưng ở trong cột máu xung quanh lại phun ra huyết thủy sền sệt cuốn tới, trong khoảnh khắc lại lấp đầy như lúc ban đầu. 

 

Trong mắt Công Thâu Hồng lóe lên một tia trào phúng, miệng lẩm nhẩm, lần nữa phất tay bấm niệm pháp quyết. 

 

Huyết hồ phía dưới quay cuồng phun trào, sau đó lại lần nữa dâng lên từng đạo cột máu to lớn. Ngọn lửa màu máu ở mặt ngoài thiêu đốt lên hừng hực, phảng phất như những cái xúc tu, quấn quanh lồng giam to lớn màu máu. 

 

Mực nước của Huyết hồ nhanh chóng hạ xuống, mặc dù có huyết thủy từ bốn phía không ngừng tràn vào bổ sung nhưng trong nháy mắt cơ hồ vẫn thấy đáy. 

 

Mà trên lồng giam màu máu bị một tầng huyết diễm rất dày bao phủ, cháy hừng hực, lại biến thành một cái đỉnh lô màu máu, bắt đầu chầm chậm xoay. 

 

Trong đỉnh lô màu máu, Giao Tam ngồi xếp bằng, hai mắt lần nữa trở nên có chút ửng hồng, máu trong cơ thể sôi trào, phảng phất như bị thiêu đốt. 

 

Huyết diễm xung quanh quay cuồng, truyền ra trận trận nhiệt lực kỳ dị, không cách nào nói rõ bao phủ toàn thân gã, thẩm thấu vào trong máu thịt gã, tựa như muốn luyện hóa huyết nhục toàn thân gã. 

 

Miệng gã khẽ quát một tiếng, hai tay mười ngón trước người biến hóa một trận như bánh xe. Từng đoàn hỏa diễm từ bên ngoài thân bay cuộn lên, bay múa xoay quanh, chống lên thành một không gian hỏa diễm lớn vài trượng. 

 

Trên mặt Giao Tam màu đỏ máu hơi giảm, bất quá vẫn không thể ngăn cách hoàn toàn Huyết Pháp Tắc từ bên ngoài xâm nhập. 

 

"Hắc hắc, bản tọa sẽ từng điểm từng điểm luyện hóa ngươi. Xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào!" Ở bên ngoài đỉnh lô huyết diễm, Công Thâu Hồng cười lạnh một tiếng, tay kết động pháp quyết không ngừng, ánh mắt nhất thời lại chuyển hướng nhìn về phía Hàn Lập ở phía dưới. 

 

Thời khắc này trong hư không tràn ngập ảnh hưởng của lực lượng Huyết Pháp Tắc, Hàn Lập vẫn có thể bảo trì ánh mắt thanh minh, giao thủ cùng quái vật màu máu mà không chút nào rơi xuống hạ phong. 

 

Công Thâu Hồng nhướng mày, tâm niệm chợt động. 

 

Viu viu! 

 

Hai con quái vật màu máu khác bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết ảnh, bay tới chỗ Hàn Lập, đồng thời quái vật màu máu đang giao thủ cùng Hàn Lập lại xoay thân hình thoắt một cái bay về phía sau. 

 

Hàn Lập thấy vậy, thân hình bay ngược về sau một khoảng cách, ánh mắt nhanh chóng quét đến chỗ Công Thâu Hồng ở bên trên, sau đó lần nữa nhìn đến phía trước, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. 

 

Vượt quá dự liệu của hắn, hai con quái vật màu máu kia không có phát động công kích, mà là cùng con quái vật màu máu bay ngược lao vào nhau. 

 

Cảnh tượng khó tin xuất hiện, thân thể ba con quái vật màu giống như huyết thủy, có thể lẫn với nhau hòa thành một thể, biến thành một nam tử cao gầy, toàn thân huyết hồng, ngũ quan nghiễm nhiên không khác Công Thâu Hồng chút nào. 

 

Oanh! 

 

Huyết quang chói mắt từ trên thân y tản ra, từng vòng từng vòng hướng phía xung quanh khuếch tán, tản ra khí tức phóng đại. 

 

"Nguyên lai đây là hóa thân Địa Chích của Công Thâu Hồng!" Khóe mắt Hàn Lập giương lên một cái, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. 

 

Hóa thân Công Thâu Hồng điên cuồng gào thét, tiếp đó bên ngoài thân chớp động huyết quang. Đại lượng huyết dịch từ bên ngoài thân phun ra một cái, trong nháy mắt trước người y xen lẫn ngưng tụ một đoàn, rồi hóa thành một huyết cầu to bằng vại nước, mang theo trận trận gió tanh bắn thẳng đến chỗ Hàn Lập với tốc độ nhanh như điện chớp. 

 

Ầm! 

 

Hàn Lập vừa nhấc một cánh tay lên, một nắm đấm ánh vàng rực rỡ, trải rộng Kim Lân va chạm cùng huyết cầu, phát ra một tiếng trầm đục to lớn. Hư không phụ cận bỗng nhiên lắc một cái, nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng mà mắt thường có thể nhìn thấy được. 

 

"Phốc phốc" một tiếng, huyết cầu quay tít một vòng ầm vang vỡ ra, hóa thành mảng huyết vụ lớn, một cỗ lực lượng pháp tắc mãnh liệt tràn ra. 

 

Con ngươi Hàn Lập co rụt, thầm kêu một tiếng "Không tốt", đầu vai hắn liền nhoáng một cái bắn ngược về sau. 

 

Hết thảy như thế tựa hồ có chút đã muộn! 

 

"Sưu sưu sưu" 

 

Huyết vụ kịch liệt lăn xuống, hóa thành mười mấy Tỏa Liên màu máu, giống như thuấn di, cuốn một cái, liền quấn quanh thân thể tứ chi Hàn Lập gắt gao trói buộc ngay tại chỗ. 

 

Bên ngoài thân Hàn Lập đã sớm bao trùm lân phiến màu vàng lít nha lít nhít, song quyền nắm chặt muốn thoát trói buộc, nhưng giãy dụa càng kịch liệt những Tỏa Liên màu máu này càng bóp chặt. Tỏa liên cùng Kim Lân bên ngoài thân hắn ma sát với nhau phát ra liên tiếp âm thanh "két két". 

 

Hóa thân Công Thâu Hồng hắc hắc một tiếng, hai tay thúc giục pháp quyết. Huyết thủy từ bốn phía trong động tuôn ra, lập tức phân ra, một nửa cuồn cuộn bay tới chỗ Hàn Lập, cũng hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, có đường kính gần trăm trượng, bao phủ thân hình Hàn Lập vào trong đó. 

 

Nhưng ngay sau một khắc, "G...rao" một tiếng gầm từ trong vòng xoáy vang lên. 

 

Chỉ thấy hai cánh tay vô cùng tráng kiện màu vàng óng bỗng nhiên từ trong vòng xoáy nhô ra, năm ngón tay thành móc câu hung hăng trảo vào hai bên vòng. 

 

"Bành" một tiếng vang thật lớn. 

 

Vòng xoáy màu máu kia lại ầm vang vỡ vụn ra, hóa thành vô số đạo huyết lưu hỗn loạn, bắn ra bốn phương tám hướng. 

 

Tiếp đó, một bóng người vàng óng, cao mấy chục trượng nhảy ra, chính là Sơn Nhạc Cự Viên do Hàn Lập hóa thành. Cánh tay cùng chỗ ngực bụng của hắn có vài chỗ máu me đầm đìa. 

 

Cự Viên vừa mới hiện thân, bỗng nhiên nhấc một cánh tay lên. Năm ngón tay nắm một cái rồi mở ra, lòng bàn tay phần phật, hiện ra một ngọn lửa màu bạc, tiếp theo nhanh chóng kéo dài, hóa thành một cây cự mâu màu bạc, dài hơn mười trượng. 

 

Đầu tiên, hóa thân Công Thâu Hồng khẽ giật mình, rồi y vẫy tay một cái, mảng huyết diễm lớn trong huyết hồ phía dưới lao vùn vụt tới trước người, hóa thành một Huyết diễm Hỏa Luân có đường kính chừng mười trượng. 

 

Một tiếng hú gọi bén nhọn vang lên. Cự mâu màu bạc từ trong tay Cự Viên bắn ra, phía trên bừng bừng lửa bạc, mang theo một cỗ khí thế cường hãn đốt giết vạn vật mau chóng bay tới hóa thân Công Thâu Hồng. 

 

Cơ hồ cùng một thời gian, Huyết Diễm Hỏa Luân kia cũng "Hô hô" luân chuyển, như một vầng kiêu dương màu máu, lao vùn vụt ra. 

 

"Ầm ầm" một tiếng vang rất lớn, Huyết Diễm Hỏa Luân lập tức vỡ ra. 

 

Chỉ thấy mảng huyết diễm lớn xen lẫn từng tia, từng tia lửa bạc, tứ tán bay vụt ra, hóa thành một cỗ khí lãng nóng rực, vô cùng cuồng bạo, cuốn ra tám phương, thổi thẳng đến toàn bộ động quật làm chấn động không thôi, toàn bộ lãng khí huyết hồ ngập trời. 

 

Mà thế lao đi của thanh cự mâu màu bạc kia không hề giảm, ngược lại tại chỗ cỗ khí lãng kia trùng kích vào, càng kịch liệt hơn bắn nhanh tới hóa thân Công Thâu Hồng, cơ hồ chỉ là một cái chớp động, liền trực tiếp xuyên qua toàn bộ lồng ngực của y. 

 

Công Thâu Hồng gọi ra hóa thân để đối phó Hàn Lập, rồi về sau toàn lực thôi động lên đỉnh lô màu máu, muốn mau chóng luyện hóa Giao Tam. Lúc này thân thể y lại đột nhiên chấn động, miệng phun ra một ngụm máu tươi. 

 

"Không..." Y cúi đầu xuống, ánh mắt quét qua xuống dưới, lập tức há miệng gầm thét. 

 

Chỉ thấy cự mâu màu bạc cắm ở lồng ngực Hóa thân Công Thâu Hồng bỗng nhiên hóa thành một Ngọn lửa màu bạc chói mắt, trực tiếp nuốt sống hóa thân của y vào. 

 

...